GIÁO PHẬN VINH 
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN 
Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An 



Xã Đoài, ngày 1 7 tháng 9 năm 2015 



THÔNG BÁO 

V/v: Dạy và học Giáo lỷ năm 2015-2016 



Kính thưa quý Cha quản hạt, quý Cha trưởng Ban Giáo Lý Đức Tin các giáo hạt và quý Cha. 

Thưa quý ban điều hành Giáo Lý Đức Tin giáo hạt, giáo xứ và toàn thế Giáo lý viên cùng các em học 
sinh rất thân mến. 

Chúng con Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo phận xin gửi tới quý Cha và toàn thế cộng đồng Dân Chúa lời 
chúc sức khỏe, lời cầu bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria Quan thầy Giáo phận. 

Đe thống nhất chuông trình dạy và học Giáo lý trên toàn Giáo phận, Ban Giáo Lý Đức Tin xin được 
thông báo cụ thế một số nội dung như sau : 

I. CHƯONG TRÌNH GIÁO LÝ CHO HỌC SINH TOÀN GIÁO PHẬN NẰM HỌC 2015-2016. 

1. Khai giảng : 

- Khai giảng năm học vào ngày 01-10-2015 và kết thúc vào trung tuần tháng 06 năm 2016. 

- Các lóp Giáo lý phố thông từ : Lóp So cấp 1, So cấp 2, Căn Bản 1,2,3; Kinh Thánh 1,2,3 và Vào 
Đời 1,2. 

2. Tuổi học giáo lý : 

Thứ tự các lóp và độ tuối được sắp xếp như sau : 



1. Sơ cấp 1 : 07 tuổi ( sinh năm 2008). 

2. Sơ Cấp 2 : 08 tuổi. 


6. Kinh Thánh 1 : 12 tuổi. 

7. Kinh Thánh 2 : 13 tuổi. 

8. Kinh Thánh 3 : 14 tuổi. 


3. Căn Bản 1 : 09 tuổi. 

4. Căn Bản 2 : 10 tuổi. 

5. Căn Bản 3 : 11 tuổi. 


9. Vào Đời 1 : 15 tuổi. 

10. Vào Đòi 2 : Từ 16 tuổi. 



*** Riêng các em sinh năm 2009, được tố chức học lớp Đồng cỏ Non, nhằm mục đích chuấn bị cho học lóp 
Sơ Cấp 1 năm sau. 



3. Tài liệu giáo lý chính thức cho năm học 2015 - 2016 : 

+ về Giáo lý : Học sinh các lóp Giáo lý phố thông từ So cấp 1 đến Vào Đời 1, học theo tài liệu đã 
học năm 2014-2015. 



1 





- Lóp Vào Đời 2, tài liệu dùng cuốn YOUCAT, nội dung cụ thế : 

* Phần I : KINH TIN KÍNH. 

* Phần IV : KINH NGUYỆN KY TÔ GIÁO. 

+ Phần Kinh : Học theo tập kinh đã đuợc Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo phận in ấn riêng cho các lóp 
dùng từ năm học 2011-2012. 

II. CÁC LỚP GIÁO LÝ ĐÓN NHẬN BÍ TÍCH. 

1. Lóp Hôn Nhân Gia Đình : 

- Tố chức tại các giáo xứ, học hai kỳ trong một năm, mỗi kỳ tối thiếu là 02 tháng. 

- Tài liệu học theo cuốn : Giáo Lý Hôn Nhân Gia Đình của úy Ban Giáo Lý Đức Tin HĐGMVN. 

2. Lóp Dự Tòng : 

- Tố chức tại các giáo xứ, thời gian học từ 06 tháng đến 12 tháng; nếu vì hoàn cảnh, tối thiếu ít là 03 

tháng. 

- Tài liệu Giáo lý Dự Tòng học theo cuốn : Giáo Lý Dự Tòng xuất bản năm 201 1 của Giáo phận Vinh. 

3. Lóp Xung Tội, Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức : 

- Sẽ được tổ chức học vào dịp hè, hay vào một thời gian thích họp của từng giáo xứ. 

- Chuông trình và nội dung do các Cha quản xứ ấn định đế phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của 
từng giáo xứ. 

Đe nâng cao chất lượng dạy và học Giáo ỉỷ cho Giáo lý viên và học sinh, chủng con xin quỷ Cha, quỷ 
xứ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất như : Phòng học, bàn ghế, bảng viết, giá sách Kinh Thánh, ánh 
sáng, quạt điện ...; Học bạ giáo lý, sô đầu bài, sô ghi điếm, sô điếm danh, sô tông hợp danh sách thâv/cô Giáo 
lỷ viên và học sinh thuộc các lớp năm học 2015-2016, lịch phân chia ngàv học, lớp học, Giáo lỷ viên phụ 
trách ... 



III. CHƯONG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN NẰM 2015-2016. 
Lịch sắp xếp như sau : 



T.Tự 


GIÁO HẠT 


THỜI GIAN 


GHI CHÚ 


01 


Ngàn Sâu 


05-11-2015 đến 07-11-2015 




02 


Nguồn Son 


09-11-2015 đến 11-11-2015 




03 


Hoà Ninh 


12-11-2015 đến 14-11-2015 




04 


Minh Cầm 


16-11-2015 đến 18-11-2015 




05 


Hướng Phương 


19-11-2015 đến 21-11-2015 




06 


Kỳ Anh 


23-11-2015 đến 25-11-2015 


Kết thúc đợt 1 


07 


Cẩm Xuyên 


30-11-2015 đến 02-12-2015 




08 


Văn Hạnh 


03-12-2015 đến 05-12-2015 




09 


Can Lộc 


07-12-2015 đến 09-12-2015 




10 


Nghĩa Yên 


10-12-2015 đến 12-12-2015 





2 





11 


Cầu Rầm 


14-12-2015 đến 16-12-2015 




12 


Vạn Lộc 


17-12-2015 đến 19-12-2015 


Kết thúc đợt 2 


13 


Bột Đà 


04-01-2016 đến 06-01-2016 




14 


Phủ Quỳ 


07-01-2016 đến 09-01-2016 




15 


Thuận Nghĩa 


11-01-2016 đến 13-01-2016 




16 


Kẻ Dừa 


14-01-2016 đến 16-01-2016 




17 


Đông Tháp 


18-01-2016 đến 20-01-2016 




18 


Bảo Nham 


21-01-2016 đến 23-01-2016 




19 


Nhân Hoà 


25-01-2016 đến 27-01-2016 


Kết thúc đợt 3 


20 


Xã Đoài 


15-02-2016 đến 17-02-2016 




21 


Cửa Lò 


18-02-2016 đến 20-02-2016 





Trên đây là nội dung chương trình cho việc dạy và học Giáo lý năm 2015-2016 trên khắp toàn Giáo phận nhà 
chúng ta, cũng như lịch cho tuần tập huấn Giáo lý viên sắp tới. Chúng con tha thiết kính mong quý Cha và tất 
cả mọi thành phần Dân Chúa cầu nguyện, cộng tác và thực hiện để cho công việc dạy và học Giáo lý đi đến 
kết quả tốt nhất. 



CHẤP THUẬN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC TRƯỞNG BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN 




3 



